Trường đại học nào có các nhà khoa học năng suât nhât Việt Nam? 


Iof3 


Kinh (ế 
và Jư báo 


® bI1nwe- - 
CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 





Trường đại học nào có các nhà khoa học năng suất nhất 
Việt Nam? 
10:20 16/06/2021 


Theo dữ liệu Publons (ISI Web of Science), có bốn trường đại học Việt Nam có tổng số công bố khoa học của các nhà 
khoa học vượt 1.000 và 14 nhà nghiên cứu người Việt tại các cơ sở nghiên cứu trong nước có trên 100 công bố khoa 
học. 

Trong thời gian vừa qua, các cơ sở nghiên cứu khoa học đã có đóng góp to lớn vào sự phát triển nhanh chóng của khoa 
học và kỹ thuật tại Việt Nam. Để tìm hiểu và đánh giá năng suất khoa học của các cơ sở nghiên cứu trên cả nước và các 
nhà khoa học nổi bậc, cơ sở dữ liệu (CSDL) Publons là một trong những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. 


Sau khi liên kết với Clarivate Web of Science, các bản xếp hạng nghiên §f 
cứu trên Publons đều chỉ dùng các công bố khoa học được xuất bản 
trên các tạp chí được chỉ mục trong CSDL Web of Science (WOS vẫn 
thường được biết đến ở Việt Nam với cái tên ISI — Institute for 
Scientific Information). Một phần dữ liệu WOS này được mở miễn phí 
cho người sử dụng Internet qua https:/⁄/publons.com. 


Nhà nghiên cứu có số lương công bố 
khoa học cao nhất cả nước là PGS.TS 
Nguyễn Thời Trung, một trong 10 nhà 
khoa học Việt Nam trong TOP các nhà 
khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế 


Tính tới ngày 13/06/2021, trên CSDL Publons, có bốn cơ sở nghiên ĐIẾP 

cứu tại Việt Nam có tổng số công bố khoa học quốc tế uy tín của các s9 

nhà khoa học vượt con số 1.000. Cụ thể là Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng (8166 công bổ); Trường Đại học Duy Tân (2165 công bổ); Trường Đại học Phenikaa (1941 công bố) và Trường Đại 
học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM (1006 công bổ). Có thể thấy, số lượng công bố của Trường Đại học Tôn Đức 
Thắng là rất ấn tượng với số lượng nghiên cứu gần gấp bốn lần Trường Đại học Duy Tân xếp ở vị trí thứ 2 (xem hình 1). 


Tổng số công bố khoa học của các trường đại học nói trên phụ thuộc nhiều vào khả năng nghiên cứu của một số nhà 
khoa học nổi bật đang công tác tại trường. Tính tới thời điểm hiện tại, có 14 nhà khoa học có trên 100 công bố được ghi 
nhận trên CSDL Publons. 


Riêng các nhà khoa học có trên 100 công bố tại Trường Đại học Tôn §ñ 
Đức Thắng, Trường Đại học Phenikaa, và Trường Đại học Bách Khoa - 
Đại học Quốc gia TP. HCM đã đóng góp hơn một nửa (57,14%) số 
lượng công bố quốc tế (xem Hình 2). 


14 nhà nghiên cứu có trên 100 công bố 
quốc tế hầu hết đều thuộc lĩnh vực khoa 
học tự nhiên. Chỉ có duy nhất một nhà 
khoa học có trên 100 công bố quốc tế 
trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 
văn là TS. Vương Quân Hoàng. 


Trong ba trường, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đóng góp nhiều nhất, 
với bốn nhà nghiên cứu nổi bật: PGS.TS. Nguyễn Thời Trung, TS. 
Nguyễn Huy Tuấn, TS. Đỗ Đình Thuấn và TS. Nguyễn Trương Khang. 
Tiếp đó là Trường Đại học Phenikaa với ba nhà nghiên cứu: GS.TS. 39 

Nguyễn Văn Hiếu, TS. Vương Quân Hoàng và TS. Đào Văn Dương. 

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM có sự góp mặt của nhà nghiên cứu GS.TS Nguyễn Xuân Hùng. 


Các nhà khoa học Việt Nam có trên 100 công bố khoa học 























My Nhà khoa học Cơ sở nghiên cứu v HƯỆNg: 'D0Hg ni 
1 Nguyễn Thời Trung | Đại học Tôn Đức Thắng 256 KHTN 
2 Võ Nguyễn Đại Việt | Đại học Nguyễn Tất Thành 238 KHTN 
S) Nguyễn Xuân Hùng . | Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM 211 KHTN 
j Nguyễn Bá Ân Nhàiáo Lý- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 156 KHTN 
5 Nguyễn Huy Tuấn Đại học Tôn Đức Thắng IS) KHTN 
6 Phạm Văn Phúc Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM 15ÌI KHÍTIN 
ý/ Đỗ Đình Thuấn Đại học Tôn Đức Thắng 139 KHTN 
8 Nguyễn Văn Hiếu Đại học Phenikaa j | KHTN 
9 Nguyễn Duy Trinh Đại học Nguyễn Tất Thành IS KHTN 
10 Vương Quân Hoàng | Đại học Phenikaa 104 KHXH&NV 
li Đào Văn Dương Đại học Phenikaa 102 KHẨN 





https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(ð/print_ articlef&xi=17950 


6/16/2021. 11:40 AM 


Trường đại học nảo có các nhà khoa học năng suât nhât Việt Nam? https://kinhtevadubao.vn/apicenter@/print article&i=17950 


12 Hoàng Hữu Hạnh Đại học Huế 101 KHTN 





Nguyễn Trương 


bộ Khang 


Đại học Tôn Đức Thắng 100 KHTN 








14 Chu Đình Tới Đại học Sư phạm Hà Nội 100 KHÍTIN 


*Nguồn: Dữ liệu trích xuất ngày 14-6-2021; https:/⁄/publons.com 


Hình 1: Bốn trường đại học Việt Nam có tổng số công bố khoa học vượt 1.000 





“publ 
,/4:1)< 
, 201/2 3/7 .4////1,/ 4A  WdQ| 1311311. ng 
Home  Insttutons  Institution Leaderboard 
HIDE FILTERS CLEAR ALL 
Country/Region 
nstitutton Nam Vietnam 
bả INSTITUTION RESEARCHERS TOP VERIFIED VERIFIED CORE v 
REVIEWERS REVIEWS REVIEWS LAST 12 COLLECTION 
MONTHS PUBLICATIONS 
753rd Ton Duc Thang University 262 13 4.390 1.383 8.166 
2081st Duy Tan University 57 5 3.327 1.293 2.165 
2266th Phenikaa University Tï 5 1.395 380 1.941 
3636th Ho Chỉ Minh City University of Technology 95 3 1.054 318 1.006 


*Nguồn: Dữ liệu trích xuất ngày 14-6-2021; https:⁄/publons.com/institution/2country=99&order_by=num_cc_publications 


Hình 2: Tỷ lệ các nhà khoa học có trên 100 công bố theo đơn vị công tác 
BI] Đại học Tôn Đức Thẳng 
El Đại Học Phenikaa 
RĐại học Nguyễn Tất Thành 


Đại học Bách khoa - Đại 


học Quốc gia TP.HCM 


Bị Viện Vật Lý- Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam 

Đại học Khoa học Tự 
nhiên - Đại học Quốc Gia 
TP.HCM 

El Đại học Huế 





Đáng nói, mặc dù còn rất trẻ, nhưng Trường Đại học Phenikaa ghi danh trong bốn cơ sở nghiên cứu có trên 1.000 công 
bố khoa học, đồng thời là nơi làm công tác của ba nhà nghiên cứu có trên 100 công bố khoa học, cao thứ nhì cả nước 
(21,43%). Lý do phía sau kết quả này của trường Đại học Phenikaa có thể nhờ không gian và văn hóa khoa học đặc hữu 
của đơn vị [1]. 


Hình 3: Top 10 nhà khoa học có nhiều công bố nhất của Trường Đại học Phenikaa 


6/16/2021. 11:40 AM 


Trường đại học nảo có các nhà khoa học năng suât nhât Việt Nam? https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(ð/print_ articlef&xi=17950 


E0110)10)01- BROWSE COMMUNITY 





Home + Researchers 
RESEARCHERS INSTITUTION # PUBLICATIONS * # VERIFIED # VERIFIED 
REVIEWS EDITOR 
RECORDS 
lả Nguyen Van Hieu Phenikaa University 131 85 
rẺ- Quan-Hoang Vuong @ Phenikaa University 104 166 55 
].—. 
tứ. Var-Duong Dao Q Phenikaa University 102 311 13 
4 3 Viet-Thanh Pham Phenikaa University 90 198 
e@ Huy T Pham Phenikaa University 81 5 
>Ỹ 
ki Duc-Tan Tran Phenikaa University 57 54 
7 RD RajaDas Phenikaa University 56 
t9 
"' Tran Quang Huy Phenikaa University 56 53 
9 1 HuuTung Nguyen Phenikaa University 46 9 
ƒA Phung Van Dong Phenikaa University 45 


*Nguồn: Dữ liệu trích xuất ngày 14-6-2021; https://publons.com/researcher/?institution=40557&is_core_collection=1& 
order_by=num_publications 


Ngoài các trường đại học có trên 1.000 bài công bố quốc tế, một số trường đại học khác cũng có các nhà khoa học nổi 
bật, có trên 100 công bố khoa học, như: nhà nghiên cứu TS. Võ Nguyễn Đại Việt và TS. Nguyễn Duy Trinh của Trường Đại 
học Nguyễn Tất Thành; nhà nghiên cứu PGS.TS. Nguyễn Bá Ân của Viện Vật Lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ 
Việt Nam; nhà nghiên cứu PGS.TS. Phạm Văn Phúc của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia TP.HCM; 
nhà nghiên cứu PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh của Trường Đại học Huế. 


Nhà nghiên cứu có số lương công bố khoa học cao nhất cả nước, theo ghi nhận của CSDL Publons, là PGS.TS Nguyễn 
Thời Trung (Trường Tôn Đức Thắng), một trong 10 nhà khoa học Việt Nam có tên trong TOP các nhà khoa học được trích 
dẫn nhiều nhất thế giới [2]. Xếp thứ hai là TS. Võ Nguyễn Đại Việt (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành), người nhận được 
giải thưởng bình duyệt toàn cầu Global Peer Review Awards của Publons [3]. Xếp thứ ba là GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng 
(Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM), người đã 7 năm liên tiếp lọt vào TOP 1% các nhà khoa học có 
nhiều trích dẫn nhất thế giới [4I. 


Trong danh sách 14 nhà nghiên cứu, hầu hết đầu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (KHTN), chỉ có duy nhất một nhà khoa 
học có trên 100 công bố quốc tế được ghi nhận trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) là TS. Vương 
Quân Hoàng (Trường Đại học Phenikaa), đáng chú ý với những bài trên các ấn phẩm trên nature.com, như Nature, Nature 
Human Behaviour, Scientific Data, và Humanities and Social Sciences Communications [5-8]. 


* Ghi chú: Dữ liệu sử dụng trong bài viết được lấy thủ công từ CSDL Publons và nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam chưa cập 
nhật đầy đủ dữ liệu cho trang cá nhân của mình, nên chắc chắn sẽ còn thiếu sót. Ngoài ra, bản thân WOS cũng có độ trễ 
trong cập nhật các ấn phẩm mới xuất bản. 


References 


[1] Nguyen, T. T. H. (2021). Những người kiến tạo không gian và văn hóa khoa học Phenikaa. Kinh tế và Dự báo. URL: 
https://kinhtevadubao.vn/nhung-nguoi-kien-tao-khong-gian-va-van-hoa-khoa-hoc-phenikaa-17112.html 


[2] Ha, A. (2020). Nhà khoa học Việt Nam được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Thanh Niên. URL: https://thanhnien.vn/giao- 
duc/nha-khoa-hoc-viet-nam-duoc-trich-dan-nhieu-nhat-the-gioi-1175478.html 


[3] NTTU. (2019). Giảng viên ĐH Nguyễn Tất Thành lọt vào top 1% các nhà bình duyệt từ Việt Nam. Đại Học Nguyễn Tất 
Thành. URL: https://ntt.edu.vn/web/tin-tuc/giang-vien-dh-nguyen-tat-thanh-lot-vao-top-1-cac-nha-binh-duyet-tu-viet-nam 


[4| Thanh, N. (2020). Giáo sư Nguyễn Xuân Hùng: Lần thứ bảy liên tiếp vào top 1% thế giới. Tia Sáng. URL: 
https:/⁄tiasang.com.vn/-doi-moi-sang-tao/Giao-su-Nguyen-Xuan-Hung-Lan-thu-bay-lien-tiep-vao-top-1-the-gioi--26665 


[5] Vuong, Q. H. (2020). Reform retractions to make them more transparent. Nafure, 582(7811), 149. 


[6] Vuong, Q. H. (2018). The (r)rational consideration of the cost of science in transition economies. Nafure Human 
Behaviour, 2(1), 5. 


[Z] Vuong, Q. H., et al. (2018). An open database of productivity in Vietnams social sciences and humanities for public 
use. Scientific Data, 5, 180188. 


[B] Vuong, Q. H., et al. (2021). Assessing the ideological homogeneity in entrepreneurial finance research by highly cited 
publications. Humanities and Social Sciences Communications, 8, 110. 


NCS. Nguyễn Minh Hoàng, Ritsumeikan Asia Pacific University 


URL: https://kinhtevadubao.vn/truong-dai-hoc-nao-co-cac-nha-khoa-hoc-nang-suat-nhat-viet-nam-1 7950.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


3of3 6/16/2021. 11:40 AM 


